LÁ RỤNG VỀ 7 
Viên Nhật 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


LÁ RỤNG VỀ ĐÂU? 


Viên Nhật 
LÁ RỤNG VỀ ĐÂU? 


Buổi tối, bao giờ về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là bật hết 
đèn, mở computer và tỉ vi rồi đi tắm. 


Kéo cái gối dựa để sau lưng, tôi bắt đầu gõ password để mở 
máy. Messenger tự động kích hoạt, hiện cái thư điểm một 
cái sao đỏ nơi góc. Cái nick quen thuộc làm tôi chạnh lòng, 
nghĩ về một thời, dường như là một cuộc đời khác mà tôi 
không bao giờ muốn nhớ. 


Có một hôm, tôi đi trên phố, một chiếc lá rời cành, rơi lạc 
trên tay tôi. Chiếc lá vàng úa, nhưng vẫn rất đẹp. Bỗng 
nhiên, tôi ngớ ngẩn tự hỏi: Ở Sài Gòn, nếu không tình cờ rơi 
vào tay tôi, lá sẽ rụng về đâu? 

Còn rụng về đâu nữa? Ở Sài Gòn, lá rụng là có rác. Thực tế 
là: Lá không rụng về cội, lá rụng vào những chiếc xe rác! 


Nhưng ai cấm ta lãng mạn, đưa những chiếc lá, xoay như 
chong chóng, theo gió lên trời. Và mơ màng chấm hỏi: Lá 
rụng về đâu? 

Tại sao ta cứ phải nhìn mọi thứ trần trụi như nó vốn có? Để 
rồi đau khổ vì cái thế giới đen tối, không lối thoát? Và rồi trở 
nên hằn học, ghét người, ghét đời, tự đầu độc chính mình, 
đầu độc cả thế giới xung quanh? 


Tại sao ta cứ phải rạch ròi phân biệt: Trắng và Đen? Thế giới 


có 7 màu sắc cơ bản. Cứ đem bình phương, lập phương các 
màu sắc cơ bản, chúng ta sẽ có rất nhiều màu ... Chẳng 
phải thế giới đẹp vì có nhiều màu sắc hay sao? 


Nhưng trong tình yêu, cần phải có sự rõ ràng giữa trắng và 
đen. Cố tự dối mình, cố chạy trốn sự thật, chỉ là kéo dài sự 
đau khổ. Cuối cùng, cũng đến một ngày, ta buộc phải đối 
diện. Thà ta đau một lần, còn hơn đau hết thời thanh xuân. 


Thường thường, tôi suy nghĩ thì rất sáng suốt, nhưng khi 
hành động thì hỡi ơi, hết sức cảm tính. Đôi khi, tôi tưởng 
mình đã đủ lạnh lùng, vậy mà vẫn không biết nói lời từ chối. 
Nỗi đau, giấu sau nụ cười vốn dĩ rất tươi của tôi, và thế, chỉ 
tôi biết mình đang đau. Và thế, đôi khi, tôi mệt đến nỗi, chỉ 
mong đến lúc và đi. 


Và thế mà vì sao, tôi chỉ thích truyện vui cười. Thì ra, sức 
chịu đựng của con người như tôi rất giới hạn. Nếu tôi không 
tự cân bằng, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Có nhiều khi, tôi 
nhìn tôi cười nói, tự đáy lòng, lại thấy mệt ghê gớm, chỉ 
mong sao nhanh chóng kết thúc công việc để có thể trở về 
cái góc của mình và ngủ. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Viên Nhật 

Nguồn: tác giả VNTQ 

Được bạn: Thành viên VNTQ.net đưa lên 
vào ngày: 7 tháng 1 năm 2008 


